1.MS Windows 

2. Cửa số chương trình ứng dụng 
3. Chương trình vẽ hình Paint 

4. Windows Explorer 


MS Windows 


Chương I: Mở đầu 
Bước đầu làm việc với máy tính 


Khởi động máy tính: 


Cắm điện vào nguồn. Ta ấn nút có chú thích là Power (hoặc có hình vẽ: ). 
Đợi cho máy khởi động bao giỜ hiện nên màn hình đòi hỏi mật khẩu 
người dùng, ta cung cấp mật khẩu cho máy. Máy hiện lên màn hình 
desktop với con chuột có hình dưới đây là đã khởi động xong. Ta có thể 
bắt đầu làm việc với hệ điều hành Windows 2000 Professional. 


ê âm Ê\§.: : BE 


My Dacumentt Mr.Duc Explorer Turha C++ topics CAYTUAN.CPP DANH5AC... MÔ 3L. 
IDE 


] B 


Ily Computer ổa WKNT.LIC — UserForml Hoanchinh 


¬ 
và E- C‡ 
201) TT 

Places MyAcces PhyAccessi BIT.CPP 


É 5h 34 3 


Norton Q tuanrdt vknt,aut ICDL _ãccess NewiAccess 
Protecte... 


HS — ` 


Internet Nampt PROLOG Shartcut ta Lịch giang day thuchanh 
Explarer public an... HTML 


"X.... 
X7) tị X©a 


WordNet Bkay2002 Shortcut to THO Kien_thuc_... C‡] 
1/71 5 


Lap_trinh 


VnDOCR 


| Z @ Sì ft 3)  <— #w —) ER Đã Ø ¡| (HH2 # NO 10:2(AM 


LIETKE.CPP 


PHUIORIG.CPP 


sai 
- 
1 
¬" + 
" 


Tắt máy tính đúng cách: 
1. Vào Start ở thanh TaskBar 
1. Chọn Shutdowrn... 
3.Chọn OK 


Chú ý: Nếu ta không tắt máy đúng cách, lần khởi động sau máy sẽ tự 
động Scandisk lại các ổ cứng cho chúng ta. 


Khởi động lại máy tính: 

Có 3 cách để khởi động lại máy tính: 

Cách 1: Ấn đồng thời tổ hợp ba phím: Ctrl+ Alt+ Delete. 
Cách 2: Ấn nút Reset trên thân máy. 

Cách 1 và 2 được gọi là “Khởi động nóng”. 


Cách 3: Ấn nút Start -> Shutdown -> Restart -> OK. Cách này được gọi là 
khởi động lạnh. 


Các thông tin hệ thống 


Khi làm việc với một máy tính thì ta nên biết các thông tin cơ bản về hệ 
thống máy tính cũng như các thành phần của nó. 


Mô hình máy tính PC: 


PC là chữ viết tắt của Personal Computer- máy tính cá nhân, PC cũng còn 
được gọi là Micro Computer- máy vi tính. Mô hình PC do IBM thiết kế, ra 
đời năm 1980. Mặc dù ngày nay có nhiều hãng khác nhau sản xuất máy vi 
tính, nhưng mô hình kiến trúc vẫn là mô hình PC. 


Các thành phần của hệ thống máy tính: 
Mỗi PC đều có các thành phần chính sau đây: 


Hộp máy chính (Case): chứa các thiết bị chính yếu và quan trọng của 
máy, bao gồm: bảng mạch chính (Mainboard), bộ vi xử lý trung tâm 
(CPU), bộ nhớ (Memory) để lưu trữ các kết quả trung gian trong quá 
trình xử lý dữ liệu. Ngoài ra, trong hộp máy chính cũng là nơi lưu giỮ các 
thiết bị khác như: bảng âm thanh (sound card), bảng nối mạng (network 
card), ổ lưu trữ: ổ cỨng (HDD), ổ mềm (FDD), ổ đĩa (CD)...HỘp máy 
chính chứa các thiết bị chính của máy, quyết định các tính năng kỹ thuật 
của máy nên người sử dụng cần nắm rõ các thông tin kỹ thuật của 
chúng. 


Các thiết bị vào/ ra: như bàn phím (Keyboard) được xem là thiết bị đầu 
vào (input) chuẩn, là công cụ để người dùng thực hiện các thao tác với 
máy và nạp dữ liệu vào. Con chuột (Mouse) cũng là thiết bị vào khác, hỗ 
trợ các thao tác đầu vào. Màn hình (Monitor) được xem là thiết bị đầu ra 
(output) chuẩn, hiển thị các kết quả xử lý dữ liệu và các thông tin về 
trạng thái hoạt động của máy. 


Xem các thông tin về hệ thống: chính là xem trong hộp máy chính cũng 
nhƯ các thiết bị vào ra của ta có nhỮng øì và thuộc loại gì. 


Cách xem: 


1. Kích chuột phải tại My Computer 
2. Chọn thẻ Properties 


1. Chọn thẻ General: 
Nhìn hình ta thấy: Máy này được cài đặt hệ điều hành: Microsoft 
Windows 2000, với dung lượng của bộ nhớ Ram là: 256 MB Ram (=261, 
684 KB Ram)). 


Một cách khác để xem một cách đầy đủ hơn: 


1. Kích chuột phải tại nút Start 

2. Kích chuột vào nút Program 

3. Kích chuột vào nút Accessories 
4. Chọn System Tool 

5. Chọn System Information 


Ta có thể xem đƯợc nhãn các thiết bị của ta từ System Summary: chẳng 
hạn như: System Mode: Deskpro EN, hay Processor là tốc độ 350 Mhz... 


Xem cấu hình máy tính 


Ta có thể kiểm tra xem máy tính của mình đang chạy với hệ thống ngày 
giỜ gì, loa của ta có âm lượng ra sao, cũng như các thay đổi của màn hình 
nền. 


-Xem hệ thống ngày giỜ: ta nhấn chuột vào vị trí ngày giờ góc dưới cùng 
bên phải cỦa màn hình . Kích đúp vào vị trí đó. Ta xem được ngày tháng 
và giỜ. P.M: là viết tắt của post meridiem: nghĩa là buổi chiều; A.M: là 
viết tắt của: ante meridiem: nghĩa là buổi sáng. Muốn chuyển giờ của 
vùng, ví dụ: không chọn vùng Bangkok, Hanoi, Jakartfa; ta chọn vùng 
(GMT): GreenWeek Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 


1. Chọn thẻ Time Zone 
2. Chọn (GMT): GreenWeek Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, 
London 


-Xem hệ thống loa ta kích đúp chuỘt vào biểu tượng loa ở góc dưới bên 
phải màn hình . Ta sẽ được một bảng các thuộc tính như hình dưới đây: 


Ta có thể để âm thanh to nhỏ tuỳ thích hoặc mở rộng thêm các thuộc tính 
khác nhờ các thẻ Properties và thẻ Advanced. 


-Các lựa chọn hiển thị màn hình: ta có thể thay đổi font chữ hoặc màu 
thể hiện ở màn hình hay có thể đặt một ảnh screen saver cho màn hình 
khi ta đi vũng trong ít phút. 


1.Chọn chuột phải ở ngoài màn hình: 
2.Chọn thẻ Properties 
Ta thấy xuất hiện màn hình như ở dưới đây: 


Thẻ Background chính là thẻ để hiển thị màn hình nền, ta chọn một 
background picture trong các lựa chọn ở dưới hoặc có thể lựa chọn từ 
Browse. Trong ô Picture Display có thể chọn: Center: hình ảnh hiện thị 
giữa màn hình. Tile: toàn bộ màn hình (giữ nguyên kích thước). Stretch: 
căng duỗi hình vẽ ra. 


Thẻ Screen Saver: ta có thể chọn một bảo vệ màn hình bất kỳ nào do 
Windows có sẵn hay do ta tự tạo ra với thời gian đợi Ở ô: Wait. 


Thẻ Appearance cho phép ta chọn font chữ cũng như màu sắc xuất hiện 
trên màn hình desktop. Ta có thể lựa chọn các khả năng từ Scheme, và thẻ 
Color: 


Thẻ Web tức là cho phép ta đưa ra màn hình làm ảnh nền một trang Web 
yêu thích. 


Thẻ Effects cho ta làm việc cũng như thay đổi Icon của các phần chính 
của Windows như: My Computer, My Document. Tacó thể lựa chọn ở thẻ 
Visual Efects, hay thẻ Change Icon... 


Thẻ Setting chính là thẻ cho phép ta cài đặt đỘ phân giải màu cho màn 
hình, và độ thật màu của nó. Điều này sẽ ảnh hưởng tới màu sắc cũng 
như độ nét của màn hình. 


Trong phần Screen Area ta kéo rê chuột sẽ nhận được các đỘ phân giải 
khác nhau: 640 by 480 pixel, 800 by 600 pixels, 1024 by 768 pixel, 1152 by 
864 pixel (thường ta đặt chế đỘ phân giải là 800 by 600 pixels). 


Trong ô Color ta có thể chọn chế màu: 256 màu, hay 16 bit, 24 bit, 32 bit 
màu. 


Định dạng một đĩa mềm (Format) 


Định dạng là gi? Là đưa ra khuôn dạng tổ chức của thông tin để lưu trữ, 
in ra hoặc cho hiển thị trên đĩa (mềm, hoặc cứng). Khuôn dạng các đĩa 
mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định 
dạng xếp đặt trên đĩa. 


Trước kia, khi mua một đĩa mềm mới, ta thường phải định dạng (format) 
nó rồi mới dùng được. Ngày nay, nhà sản xuất đã định dạng đĩa mềm 
trước khi đưa ra thị trường. Tuy nhiên, trong những trường hợp như: đĩa 
bị hỏng các rãnh (trace) hay các cung từ (sector) bị lỗi ta vẫn cần phải 
định dạng lại đĩa, đôi khi là ta muốn đĩa không lây nhiễm virus sang máy. 
Ngay cả đối với trường hợp ổ đĩa cứng cũng vậy. 


Lưu ý: Khi định dạng lại ổ đĩa, mọi dữ liệu trên đĩa sẽ bị mất. 
Cách định dạng một đĩa mềm: 


1. Vào My Computer 
2. Chọn ổ A (nhưng không kích đúp) 
3. Bấm phải chuột, chọn Formai... 


._  — — 


Open - 
li Brawse with Paint Shop Pra Ụ Na 6 

Explnare : 

Brawse with ÀCD5ee 

Search... 

Swstem Inforrnatian 


Sharing... 


Copy Disk... 
Scan with Nortan ântiVirus 
tÑ] Add to Zip 


Format... 


Create Shortcuit 
Rename 


Properties 


1. Trong cửa sổ Format... có nhiều thẻ để cho ta lựa chọn. Thẻ dung 
lượng (Capacity), Thẻ tập hệ thống (File system), Thẻ định vị cỡ 
đơn vị (Allocation unit size), thẻ nhãn (Volume label), thẻ lựa chọn 
định dạng (Format Options). Nói chung, trong các trường hợp thông 
thường ta lựa chọn như máy đã định sẵn, và ta chỉ cần chấp nhận, 
ấn nút Start là xong. 


Caparity; 
File system 
FAT > 


ñllncatian Linit size 


Defaullt allacatian size 


oluine lahbel 


Forrnat antians 
[— Quick Format 
[ˆ Enabls Campressinri 
" 


Sau khi công việc hoàn tất ta sẽ được đĩa mềm có định dạng mới. 


Sử dụng các chỨc năng trợ giúp (Help) 


Trong bất kỳ một chương trình nào hầu như cũng có phần chức năng trợ 
giúp người dùng (Help) để ta có thể làm việc được với chương trình. 
Thông thường, các chương trình có hai chức năng trợ giúp chính và quan 
trọng: đó là trợ giúp về mặt nội dung (contents) và trợ giúp về mặt chỉ số 


(index). Khi ta gọi phần trợ giúp nội dung (contents: phím tắt là Alt+H. 
C), phần trợ giúp sẽ hướng dẫn ta lần lượt qua nhiều lĩnh vực: 


Còn khi ta gọi phần trợ giúp chỉ số (Index: phím tắt là Alt+H. I), chương 
trình sẽ xuất hiện một ô nhập liệu để ta gõ phần ta cần tìm kiếm: 


Sử dụng Help tốt là một điều rất hữu ích vì mọi vấn đề được người viết 
chương trình đưa vào Help, ta có thể tự mình nghiên cứu mà không cần 
sự giúp đỡ của người khác cũng như sách vở. 


Cửa sổ chương trình ứng dụng 

CỬA SỐ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 

I.Mở cửa sổ Chương trình Ứng dụng: 

-Cách 1: Nhắp đúp 1 biểu tượng Shortcut trên Desktop 


-Cách 2: Nhắp Start-> Programs, trỏ chuỘt vào các 
l3 


để mở menu con và chọn chương trình ứng dụng. 


II.Các thành phần chính trong cửa sổ: 
1.Thanh tiêu đề 2.Thanh menu) 34.Thanh công cụ @) ® (3) 


BÏ Document - WordPad E )IEJ)] 


File Edit View Insert Format Help 
nnœM là #ñâ - -fâ- 3 


10 vx _ÍWesem 


8.Thanh trượt 
7.Vùng làm việc ¬ 


For Help, nress F1 


1. Thanh tiêu đề: thể hiện tên cửa sổ chương trình và tên file đang mở, 
có thể kéo thanh tiêu đề để di chuyển cửa sổ. 

2. Thanh menu: chứa các lệnh, được liệt kê theo nhóm. 

3. Thanh công cụ: chứa các biểu tượng lệnh. 


4. I 


( Minimize button) : Thu nhỏ cửa sổ xuống thanh taskbar, muốn phục 
hồi thì nhắp vào tên cửa sổ trên thanh taskbar. 


5. [Ea] 


(Maximize button) : Phóng to cửa sổ cực đại. Khi cửa sổ đạt kích 
thước tối đa, nhắp 


để trở lại kích thước ban đầu. 


6. 


Đóng cửa sổ. 
7. Vùng làm việc 
8. Thanh trượt: kéo thanh trượt để thể hiện vùng làm việc. 
HI. Chương trình ứng dụng Wordpad: 
1. Khởi động chương trình: 
Nhắp Sart-> Programs->Accessories->Wordpad 


1. Thao tác tạo một file văn bản: 


- B1: Chọn Font chữ, cỡ chữ: 


VMI-Times w|lj2 ở 


- B2: Nhập văn bản 


- B3: Trình bày trang trí văn bản 
- B4: Lưu văn bản. 
* Nhập văn bản Tiếng Việt bằng Font VNI: 


Muốn gõ chữ có dấu, ta gõ nguyên âm kèm với phím số thích hợp: 


Ví dụ: Trường= Tru7o72ng 

Để gõ số nên dùng phím số bên phải (Numlock phải mở) 
1. Các lệnh về File: 
1. Tạo file văn bản mới: 


Nhắp menu File-> New hoặc nhắp 
D 


1. Lưu file văn bản: 


e Lưu với tên cũ: nhắp Eile->Save hoặc nhắp 
I8) 


„ SÐWMNP.SP2(C) vị 


Lưu với tên mới: nhắp Eile-> Save as, xuất hiện hộp thoại: 


- Trong khung Save in, nhắp 


8 
chọn Ổ đĩa để lưu file vào đó. 


- Trong khung Filename: đặt tên Eile. 


- Trong Save as Type, chọn: Word for Document...-> Nhắp 


Save 


1. 
MỞ file văn bản: 


Nhắp Eile->Open hoặc nhắp ,xuất hiện hộp thoại: 


| s@ WINXP_SP2(C] v 


- Trong khung Look In: 


nhắp 


3 
chọn Ổ đĩa có lưu file cần mở 


- Nhắp đúp vào file cần mở hoặc nhắp chọn file rồi nhắp 


4. Đánh dấu chọn: 


T 


- Chọn 1 từ: nhắp đúp vào từ muốn chọn 


- Chọn 1 nhóm từ: đặt chuột ở đầu nhóm, khi chuột có dạng thì nhắp 
chuột, rồi kéo chuột đến cuối nhóm. 


- Đưa chuột ra vùng chọn văn bản (vùng bên trái văn bản), khi chuỘt có 
dạng thì nhắp chuột để chọn một dòng, kéo chuột theo chiều dọc để 
chọn nhiều dòng. 


Chương trình vẽ hình _Paint 
CHƯƠNG TRÌNH VẼ HÌNH: PAINT 
1. Khởi động: 
Nhắp Start->Programs->Accessories->Paint 


Cửa sổ chương trình Paint: 


Ý untitled - Paint 
File Edit View Image Colars Heln 


s "EnziiiEnEnEB 
"Mi Bi.NBi Bi ñNI 


For Help, click Help Topics on the Help Menu. sỉ 


1. Các bước vẽ hình: 


B1: Chọn độ dày nét kẻ bằng cách nhắp 


, rồi chọn: 


B2: Nhắp chuột vào hộp công cụ để chọn công cụ vẽ 
B3: Nhắp chuột vào hộp màu để chọn màu vẽ 

B4: Kéo chuột trong vùng vẽ để vẽ hình theo ý muốn 
II Sử dụng các công cụ vẽ 

+% 


Free-Form Select: Khoanh vùng đối tượng tự do 


Select: Khoanh vùng đối tượng theo hình tứ giác 
+ 

( 

Eraser/Eraser Color: Tẩy xóa 


>k 


(@ 


Eill With Color: Tô màu trong đường bao khép kín 


>k 


2 


Pick Color: Lấy mẫu màu trên hình vẽ 


>k 


; 


Pencil: Bút chì để vẽ tự do 


bòi 
ầ 
Brush: Bút lông để vẽ, có thể tuỳ chọn nét. 


>k 


lÁ 2 


Airbrush: Bình xịt màu 


>k 


A 


Text: vẽ chỮ: 
B1: Vẽ khung chứa chữ 


B2: Chỉnh Font chữ, cỡ chữ. (Nếu không thấy thanh công cụ thì mở menu 
View/ Text Ioolbar) 


B3: Gõ nội dung 
B4: Chỉnh kích thước, vị trí khung chữ 


B5: nhắp chuột ra ngoài khung để kết thúc bước vẽ chữ. 
+% 

[` 

Line: Vẽ đường thẳng 

+% 


è 


Curve: Vẽ đường cong: 


B1: Kéo chuột vẽ đoạn thẳng 
B2: Đặt chuột tại vị trí uốn cong lần thứ nhất, kéo chuột 


B3: Đặt chuột tại vị trí uốn cong lần thứ hai, kéo chuỘt 


>k 


L] 


Rectangle: Vẽ hình chữ nhật, giữ Shift và kéo chuột vẽ hình vuông 


>k 


¿2 

Polygon: Vẽ hình đa giác: 

B1: Kéo chuột vẽ cạnh đầu tiên của đa giác 

B2: Nhắp chuột tại các đỉnh kế tiếp 

B3: Ở đỉnh cuối cùng của đa giác, phải nhắp đúp 


>k 


œ® 


Ellipes: Vẽ hình elip, giữ Shift và kéo chuột vẽ hình tròn 


>k 


88) 


Rounded Rectangle: Vẽ hình chữ nhật (hoặc hình vuông) có bốn góc tròn 
IV. Mẫu cắt: 
1. Tạo mẫu cắt: 


se Chọn công cụ Select 


Kéo chuột bao quanh hình vẽ, phần diện tích trong đường bao gọi là 
mẫu cắt 


2. Di chuyển/ Sao chép mẫu cắt: 


Đặt con trỏ bên trong mẫu cắt, khi con trỏ có dạng thì kéo chuột đề di 
chuyển mẫu cắt. Giữ phím Ctrl và kéo chuột để sao chép. 


3. Lật và xoay mẫu cắt: 


Nhắp menu Image/ Flip/ Rotate 

Chọn: 

Flip Horizontal: lật mẫu cắt theo chiều ngang 
Flip Vertacal: lật mẫu cắt theo chiều dọc 
Rotate by Angle: xoay mẫu cắt 


. Làm nghiêng mẫu cắt: 


Nhắp menu Image/ Stretch/Skew... 
Trong khung Skew: 


Horizontal: chọn (gõ vào) độ nghiêng mẫu cắt theo chiều dọc 


Vertical: chọn (gõ vào) độ nghiêng mẫu cắt theo chiều ngang 


IỆ 


Lưu mẫu cắt vào đĩa: 


Nhắp Edit Copy to 

Save in: chọn ổ đĩa để lưu mẫu cắt. 

File name: đặt tên tập tin 

Save as Type: chọn 16 color Bitmap -> nhắp Save. 


Windows Explorer 


WINDOWS EXPLORER 


1. Khởi động Windows Explorer 
Có thể được khởi động bằng nhiều cách: 


e Cách 1: Nhắp nút Start, trỏ vào Programs và nhắp chọn Windows 
Exxplorer 

e Cách 2: Trên nền Desktop, nhắp nút phải vào biểu tượng My 
computer để mở ra menu Object và chọn lệnh Explorer 


2. Cửa sổ Windows Explorer 


a). Cửa sổ Windows Explorer được chia thành 2 vùng tạm gọi là 
vùng bên trái và vùng bên phải của cửa sổ. Ranh giới giữa hai vùng được 
gọi là đường cắt (Split) - Kéo mouse ở đường này để thay đổi độ rộng 
giữa 2 vùng. 


© Vùng bên trái - All Folders - cho thấy cấu trúc thư mục của ổ đĩa 
cứng cùng với các tài nguyên có trong máy PC của bạn (My 
computer) bao gồm ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD, các Folder hệ thống, 
mạng, print, Control panel, Recycle Bin 

© Vùng bên phải - Contents of (C:) - được thể hiện như một cửa sổ 
Folder thông thường và nó cũng có nhữỮng chức năng tương tự như 
cửa sổ Folder 


b). Thể hiện cửa sổ Windows Explorer 
Cửa sổ Windows có thể thay đổi cách thể hiện cho vùng bên phải bằng 
cách nhắp các biều tượng tương ứng trên Toolbar hoặc nhắp Menu View 
chọn các lệnh: 


se Small Icons 
se Large lcons 


se LisS{ 
e Details 


3. Các thao tác với File/Folder: 
a) Đánh dấu chọn Folder và File 
e« Chọn một Folder hoặc một tập tin 
- Nhắp chuột vào biểu tượng hoặc tên của biểu tượng 
- Gõ gõ ký tự đầu tiên 
- Dùng mũi tên để di chuyển thanh sáng 
e« Chọn mỘt nhóm 
- Chọn rời rạc: Giữ phím Ctrl - nhắp chọn từng biểu tượng 
- Chọn liên tiếp: nhắp biểu tượng đầu, giữ Shift chọn biểu tượng cuối 


- Chọn tất cả: Nhắp Menu Edit chọn Select All hoặc nhấn tổ hợp phím 
Ctrl +A 


Chú ý: Dòng trạng thái sẽ hiện lên số chủ đề được chọn và tổng dung 
lượng của nó. Để bỏ chọn chỉ cần nhắp chuột vào một biểu tượng. 


b) Tạo Folder mới: 


e Nhắp vào Folder cha Ở vùng bên trái 

°® Vào Menu Eile chọn New và chọn Folder, xoá tên New folder và gõ 
lại tên mới và nhấn Enter (hoặc nhắp nút phải trên vùng nội dung, 
cho 


c) Đổi tên 


- Cách 1: Nhắp nút phải vào biểu tượng Folder ( hoặc Eile) để hiện ra 
Menu Object chọn lệnh Rename, xoá tên củ và gõ tên mới và nhẫn Emter 


để kết thúc 
- Cách 2: Chọn Folder và gõ F2, xóa tên cũ và đặt tên mới. 
d) Di chuyển (Move) sao chép (Copy) Folder, File, Shortcuts 
e_ Đánh dấu các mục cần thiết sau đó thực hiện các thao tác sau: 


- Cách 1: Đặt con trỏ ở vị trí nguồn, kéo chuột bằng nuít phải từ nguồn 
sang đích nhả chuột Ở vị trí đích, một Menu Object hiện ra và chọn lệnh 
Copy here ( Copy tới đây), Move here (di chuyển tới đây) hoặc Create 
Shortcut Here ( tạo shortcut Ở đây). 


- Cách 2: Sử dụng nút trái của chuột: Nhắp nút trái chuột 

+ Move: Giữ phím Shift và kéo biểu tượng đã chọn từ nguồn tới đích 
+ Copy: Giữ phím Ctrl và kép biểu tượng đã chọn từ nguồn tới đích 
- Cách 3: Dùng Toolbar ( hoặc Menu Edit) 


© Đánh dấu các folder hay File nguồn: Thực hiện lệnh di chuyển, (sao 
chép): Nhắp vào biểu tượng lệnh Cut 
.Á 
Cut 
( copy 
IBhisih 
)hoặc nhắp vào Menu Edit chọn Cut (Copy)) để chuyển các mục 
vào bộ nhớ, sau đó chọn Folder đích nhắp vào biểu tượng Paste 


KP 


Paste 


( hoặc nhắp vào Menu Edit chọn lệnh Paste) để dán các mục từ 
trong bộ nhớ vào Folder đích. 


Chú ý: Nếu trong lệnh sao chép một mục mà Folder nguồn trùng với 
Folder đích thì chủ để mới được sao chép sẽ có tên “ Copy of...” và 


chúng ta nên đổi tên này bằng cách gõ tên mới vào rồi ấn Enter. Nếu việc 
thực hiện lệnh Move, Copy, Rename là không phù hợp với yêu cầu thì ta 
có thể dùng lệnh Undo để bỏ qua một lệnh vừa thi hành, bằng cách nhắp 
vào Menu Edit chọn lệnh Undo hoặc nhăp biểu tượng lệnh Undo trên 
Toolbar 


2) 


Lindn 


e) Xoá Folder, File, Shortcut 
e Chọn các mục cần xoá và thực hiện các thao tác sau: 
- Cách 1: Gõ phím Delete 
- Cách 2: Nhắp chuột phải vào mục chọn và chọn lệnh Delete 
- Cách 3: Nhắp chuột vào Menu Eile chọn Delete 


- Cách 4: Kéo các mục chọn vào biểu tượng sọt rác Recycle Bin 


Nếu chọn Yes thì xoá, còn chọn No thì huỷ bỏ việc xoá 


© Phục hồi Folder, File, Shortcut đã bị xoá trong đĩa cứng: Chọn biểu 
tượng Recycle Bin 


Chọn Folder, Eile, Shortcut cần phục hồi, nhắp chuột vào Menu Eile chọn 
Restore 


- Làm rỗng thùng rác: 


Nhắp vào Menu Eile chọn Empty Recycle Bin, một hộp thoại hiện ra, 
nếu chọn Yes thì thùng rác sẽ là trống rÕng còn chọn No thì huỷ bỏ lệnh. 


4 - Định dạng đĩa mềm 
Nhắp nút phải vào biểu tượng ổ đĩa mềm và chọn lệnh Format 
Chọn Start để tiến hành Format. 

- Capacity: Dung lượng đĩa mềm 

- Format Type: CHọn cách định dạng đĩa 


- Quict Bỏ qua các bước kiểm tra đĩa và chỉ thực hiện việc xoá tất 
cả các tập tin đã có trên đĩa mềm. 


- Eull: Định dạng đĩa và thực hiện việc kiểm tra đãi để cho biết 
số sector bị hỏng trên đĩa. 


- Label: Đặt tên riêng cho đĩa mềm 


- Display summary when finished: cho hiện ra bang r tổng kết về 
tình trạng của điâu khi đã định dạng xong 


- Copy system files: chép các tập tin hệ thống vào đĩa 


Chú ý: Không thể sử dụng lệnh này để định dạng đĩa cứng khi đĩa đó 
đang chứa hệ điều hành.( Vì bản thân Windows cũng đang được lưu trữ 
trong đĩa cứng). 


